


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. 
^ CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG 


SỔ TAY AN TOÀN 


TRONG SỬ DỤNG HÓA CHẤT 
(DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG) 





DO DANIDA/ BSPS TÀI TRỢ 


Nhà xuất bản Lao Động - 2007 


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
^ CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG 


SỔ TAY AN TOÀN 
TRONG SỬ DỤNG HÓA CHẤT 
(DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG) 


DO DANIDA/ BSPS TÀI TRỢ 


LĐ 


Nhà xuất bản Lao Động - 2007 


“Số tay An toàn trong sử đụng hóa chất 


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 
( Trích NÐ 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ) 





Điểu 15. Người lao động có nghĩa vụ: 


1. Chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động, 
vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ 
được giao; 

2.Phải sử dụng vả bảo quản các phương tiện bảo vệ cá 
nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh nơi 
làm việc, nếu mất hoặc hư hỏng thì phải bồi thường; 
3.Phải bảo cáo kịp thời người cỏ trách nhiệm khi phát 
hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 
gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cửu và 
khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người 
sử dụng lao động. 


Điều 16. Người lao động có quyền: 


1.Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện 
làm việc an toàn, vệ sinh, cải thiện điều kiện lao động; 
trang cấp đấy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn 
luyện, thực hiện biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao. 


động; 

2.Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy. 
rõ cö nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe doạ nghiêm 
trọng tính mạng, sức khoẻ của mình và phải báo ngay với 
người phụ trách trực tiếp nếu những nguy cơ đó chưa 
được khắc phục; 

3.Khiếu nại hoặc tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của. 
Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về an 
toàn lao động, vệ sinh lao động trong hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động. 


El Cục An toàn lao động. 





& “Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


Lời nói đầu 

Nước ta đang trong quá trình hội nhập. đẩy mạnh công 
nghiệp hoá việc sản xuất và nhu cầu sử dụng hóa chất 
ngày càng tầng lên. Sử dụng hoá chất ngày càng nhiều, 
một mật đã góp phần rất lớn đáp ửng nhu cầu đời sống 
xã hội, mặt khác, hóa chất cũng chứa đựng nhiều nguy cơ. 
tim ẩn gây chảy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp... Vì vậy, đảm bảo an toàn sản xuất, bảo vệ sửc. 
khỏe người lao động, tránh ảnh hưởng nguy hại trong sản 
xuất sử dụng hóa chất ngày càng được quan tâm rộng rãi 
trên thể giỏi cũng như ở Việt Nam. 


Để có thêm những kiến thức về an toàn trong sử dụng, 
bảo quản, vận chuyển hoá chất nhằm giảm thiểu các ảnh 
hường độc hại của hóa chất đối với người lao động, Cục 
An toàn lao động- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
biên soạn cuốn sổ tay "Hướng dẫn về an toàn trong sử 
dụng hoá chất" để người lao động tiên sử dụng. Mong 
rằng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều cho người lao 
động và những người quan tâm. 


Rất mong nhận được ÿ kiến đóng góp của độc giả để 
tài liệu ngày càng hoàn thiện hơn. 


CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG 


NGA toàn lao động, E1 


Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 
I. NHỮNG THUẬT NGỮ CƠ BẢN 


1. Hóa chất là dơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được 
con người khai thác hoặc tạo ra tử nguồn nguyên liệu tự 
nhiên, nguyên liệu nhân tạo. 


2. Hóa chất độc là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một 
trong những đặc tính nguy hiểm gây độc cấp tỉnh hoặc 
mãn tính, ung thư hoặc có nguy cơ ngây ung thư, biển đổi 
gen, ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe sinh sản, độc hại 
đến môi trường. 


3. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số 
đặc tính nguy hiểm sau đây: 

- Dễ nổ 

- Dễ cháy 

- Độc hại 

~ Ô nhiễm môi trưởng. 


4. Sự cố hóa chất là tình trang cháy, nổ, rò rỉ, phảt tán 
hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài 
sản và mỗi trường. 


5. Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất ngây 
hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho 
người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm 
soát của cơ sở hóa chất, 


'Cục An toàn lao động. 








“Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


II. ĐƯỜNG XÂM NHẬP CỦA 
HÓA CHẤT VÀO CƠ THỂ NGƯỜI 


Hóa chất có thể đi vào cơ thể con người theo 3 đường: 
Đường hỗ hấp; đường tiêu hóa và qua da. 
ˆ Phải đậy kín bình sẽ giảm nguy 
4 m cơ tiếp xúc với hơi độc. Nếu để. 
z /4 hỗ. hóa chất ð dạng hơi, khi, bụi 
Ệ ‡ hoặc khí có thể vào cơ thể dễ 
dàng qua đường hô hấp. 











Đường hỗ hấp: khi hít thờ các hóa chất dưới dạng khí, hơi 
hay bụi vào đường hô hấp sẽ kích thích màng nhầy của 
đường hô hấp trên và phế quản. Sau đõ, chúng sẽ xâm nhập 
sâu vào phổi gây tổn thương phổi hoặc lưu thông trong máu, 


Phối - bị Xi 


tổn thương. 
do hóa 
chất 









Hoá chất gây viêm da. 

thụ qua da: Hóa chất dính trên da có thể có các 
phản ứng sau: Phản ứng với bể mật của da gây viêm da 
xơ phát; xâm nhập qua da, kết hợp với tổ chức protein 
gây cảm ứng da; xâm nhập qua da vào máu. Khi da bị tổn 
thương do các vết xước hoặc các bệnh vế da thì nguy cơ 
bị hóa chất thâm nhặp vào cơ thể qua da sẽ tăng lên. 


Không. ân, uống hoặc hủi thuốc 
ð nơi làm việc có sử dụng hóa 
chất. Thức ân, đồ uống có thể bị 
nhiễm bẩn do tay bẩn hoặc do hơi 
hóa chất. 


Đường tiêu hóa: Do bất cẩn để chất độc dính trên môi, 
miệng rồi vô tình nuốt phải hoặc ăn, uống, hút thuốc là 
những nguyên nhân chủ yếu để hóa chất xâm nhập vào. 
cơ thể qua đường tiêu hóa. 


Cục An toàn lao động. El 





Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


III. TÁC HẠI CỦA HOÁ CHẤT ĐỔI VỚI 
SỨC KHỎE CON NGƯỜI 


Những ảnh hưởng của hóa chất có thể là cấp tính hoặc 
mãn tính tùy thuộc vào nồng độ và thởi gian tiếp xúc. 
Theo tính chất tác động của hóa chất trên cơ thể con 
người có thể phân loại theo các nhóm sau dây: kích 
thích gây khó chịu; gây dị ứng; gây ngạt; gây mê và gây 
tẻ; tác dộng đến hệ thống các cơ quan chức năng; gây 
ung thư; hư bào thai, ảnh hưỏng đến các thế hệ tương lai 
(đột biến gien); bệnh ghẻ. 


~ Kích thích dối với da: 
Khi một hóa chất liếp 
xúc với da, có thể chủng 
sẽ làm biến đổi các lớp. 
bảo vệ khiển cho da bị 
khô, xủ xỉ „người bị sẽ 
khó chịu đau bỏng rát. 
Tinh trạng nảy được gọi 
là viêm da; Ung thư da 
do tiếp xúc với arsen, 
sản phẩm dầu mỏ vả 
nhựa than. 





- Kích thích đối với 
mắt: Hỏa chất vào mắt 
có thể gây tác động tử 
khỏ chịu nhẹ, tạm thởi tới 
thương tật lâu dải. Mức 
độ thương tật phụ thuộc 
vào lượng, độc tính của 
hóa chất và cả các biện 
pháp cấp cứu. Các chất 
gây kích thích đổi với mắt 
thường là; axít, kiếm và 
các dung mỗi, 





'Cục An toàn lao động 





.Sổ tay An toàn trong sử đụng hóa chất 





~ Kích thích đối với đường hô hấp: Các chất hòa tan như: 
amoniae, fomandehil, sunur, axit vả kiếm ở dạng mủ sương, 
khi hoặc hơi khi tiếp xúc với đường hồ hấp trên (mũi vả họng) 
sẽ gây ra cảm giác bỏng rải, viêm phế quản, đôi khi gây tổn 
thương trầm trọng đưởng thở vả mô phối. Khi tiếp xúc lâu dải 
với một sổ hóa chất như asen, amiăng, crom, niken, bls- 
clometyl ete (BCME)... có thế gây ung thư phối 





~ Gây ngạt: Sự ngạt thở là 
biểu hiện của việc đưa 
không đủ ôxy vảo các tổ 
chức của cơ thế. Chất gây 
ngạt thường ở dạng khi như: 
CO2 (Cacbonnic), CH4 (mê 
tan), N2 (Nitơ), C2H6 (ê tan), 
H2 (Hyđro) ...; khi lượng các 
khí này tăng sẽ làm giảm tỷ 
lệ ðxy trong không khi và 
gây ngạt thở, nếu không 
được cấp cứu kịp thởi có thể 
sẽ dẫn đến tử vong. 





Cục An toàn lao động 





“Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 








- Ảnh hưởng tới chức nãng của gan: Các dung môi: alcol, 
cacbon tetraclorua, trcloetylen, clorofom có thể gảy tổn 
thương gan, dẫn đến viêm gan với các triệu chứng văng da, 
vàng mắt, Tủy. thuộc vào loại, liều lượng và thỏi gian tiếp xúc 
tà có thể dẫn tới hủy hoại mô gan, để lại hậu quả xơ gan và 
giảm chức năng gan. Ung thư gan có thể do tiếp xúc vinyl 
clorua đơn thể, ung thư tủy xương là do benzen. 











- Các hóa chất ảnh hướng tới chức năng cán trở thậi 
etylen giycol, cacbon đisunphua, cacbon tetraclorua, cabon 
đïeulphua. Các chất khác như cađmi, chỉ, nhựa thông, 
etanol, toluen, xylen... sẽ làm hỏng dần chức năng của thân. 


Cục An toàn lao động. 


- Hệ thần kinh có. 
thể bị tồn thương 
do tác động của 
các hóa chất nguy. 
hiểm, như: Với 
hecxan, mangan vả 
chỉ sẽ lảm tổn 
thương hệ thần kinh 
ngoại vi, để lại hậu. 
quả liệt rủ cổ tay; 
tiếp xúc với các hợp 
chất có  photphat 
hữu cơ như 
parathion có thể 
gây suy giảm hệ 
thần kinh; cỏn với 
cacbon đisunfua có 
thể dẫn đến rối loạn. 
tâm thần... 


- Hư thai (Quái 
thai): khi mang thai 
nếu liếp xúc với hóa 
chất như thủy ngân, 
khi gây mê, các 
dung môi hữu cơ có 
thế cản trở quá trình. 
bình thưởng của 
việc phản chia tế 
bảo, gây biến dạng. 
bảo thai. 


Cục An toản lao động. 


Sở tay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


IV. CÁC BIÊN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOẢN KHI 
SỬ DỤNG HOÁ CHẤT 


1.. An toàn cháy, nổ 


- Điều kiện chảy cần 3 yếu tố: chất chảy, ôxy vả nguồn gây 
cháy. Bình thường để bắt lửa và bốc cháy mỗi trưởng không 
khí cần có nồng độ öxy tử 15 - 21%. 

hợp chất cháy với ôxy tạo thảnh hỗn hợp nổ khi ở trong 
giới hạn cháy nổ sẽ trở nên rất nguy hiếm. Ngược lại nếu hỗn 
hợp đó nằm ngoài giới hạn đều không thể nổ được. 








` CHẤT CHẢY 


' Da ỚÏŸ 
my 





Cực An toàn lao động. 





“Sổ lay An toàn trong sử dụng hóa chất 


Các biện pháp dế phỏng chảy. nó là: 


Không để các chất cháy. 
nổ gắn lửa; tránh ma 
sát, va đập đối với chất 
gây nổ bằng cách sử 
dụng các dụng cụ (mở 
nấp thủng chứa) hoặc 
nền nhà kho bằng vật 
liệu không phát sinh tia 
lửa 









Thông hiếu tinh chất nguy hiểm của từng loại vả bảo quản 
riêng; 
Các chất dễ cháy nố phải bảo quản ở nơi lạnh. Khi sử dụng 


lần đầu phải được hướng dẫn cụ thế 


Cục An toàn lao động 








“Sổ tay An toán trong sử dụng hóa chất 








Các chất dễ cháy phải đế xa nguồn nhiệt, lửa; 

Chủ ý: 

~ Khi trộn lẫn với chất đã khử ôxy hoặc chất hữu cơ có khả 
năng gây ra phản ứng öxy hoá vả phát nhiệt; 

~ Các chất dẫn lửa Bảo quản cách xa nơi phát nhiệt, lửa. 

- Đây nắp thủng chống, rơi vãi. 

~ Bảo quản ở nơi thông gió. 

~ Các thiết bị điện sử dụng trong kho chứa phải lả loại an toán 
phòng nổ; 





Cục An toàn lao động 


.Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Đối với khí dễ cháy: không được gây va chạm, làm nóng bình 
chứa, có hệ thống thông giỏ tốt khí sử dụng trong nhả, bảo 
quản ở nơi râm mát; 


Các - chất 
mang - tính 
phân huỷ 
như axiL thì 
chủ ý không 


để tiếp xúc 

với nước, sử 

dụng mặt nạ 

khi tiếp xúc 
với chúng. 


Cực An toân lao đóng. 





Sổ lay An toàn trong sử dụng hóa chất 


2. Thiết lập chương trinh kiếm soát hóa chất. 


Đây là chương trình ưu tiên như các chương trình sản xuất, 
maketing và kiểm tra chất lượng... . Các biện pháp cụ thể là: 
Phải biết tất cả các hóa chất đã và đang sử dụng trong 
doanh nghiệp bao gồm số lượng, chất lượng và những nguy 
cơ liên quan; người lao động phải biết sự độc hại, nguy hiểm 
của các hóa chất mả họ đang tiếp xúc vả phải được đảo tạo 
về những cẩn trọng cán thiết; nơi làm việc phải được thiết kế 
hoặc sửa lại cho phủ hợp với người lao động; 








Im| Cục An toản ao động 


.Sổ tay An toân trong sử đụng hóa chất 


3. Tiến hành bao che hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa 
chất nguy hiểm 

- Giảm sự tiếp xúc với các hỏa chất độc hại bằng việc di 
chuyển các dây truyền và công đoạn sản xuất các hóa chất 
này tới vị trí an toàn, cách xa người lao động. 

~ Phải đảm bảo quy định về cự ly an toản; quy định khoảng 
cách hoặc che chắn giữa người lao động và hóa chất nhằm. 
ngăn cách mọi nguy cơ liên quan tới hóa chất đối với người 
lao động. 

- Không được rơi vãi hóa chất tại nơi làm việc. 


ý Ậ 


4. Thực hiện thông gió. hút hơi khí độc 





Nơi có hơi khí 
độc, bụi độc 
đều phải thông 
gió tự nhiên, 
hoặc cưỡng 
bức lảm tăng 





lượng không 
khi lưu thông 

và làm giảm k P 
nồng độ các “S S& ra 2 
hóa chất độc Í | 
hại L 4 


Cục An toàn lao động. 





Sổ tay An toán trong sử dụng hóa chất. 


5. An toàn khi Mạ 





Chiều cao bể mạ tính tử sản không thấp hơn 1m, nếu thấp. 
hơn phải cỏ rảo chắn; mức dung tích trong bể mạ crôm phải 
thấp hơn miệng bể ít nhất 0,15m; không nhúng tay vảo bể. 
mạ để lấy chỉ tiết; phải ngắt điện khi lấy chi tiết ra khỏi bể mạ; 
bộ phận mạ có sử dụng axit phải có sẵn cát vả dung dịch 
soda 2% để xử lý a xít rơi vãi; thanh dẫn điện, móc treo giá 
phải được làm sạch bằng phương pháp ướt, sản công tác 
phải khô; 





6. An toàn khi Sơn 


Bộ phận sơn phải được 
cách ly; công việc sơn 
phải tiến hành ở buồng 
riêng: thông gió cục bộ và 
xử lý bụi sơn; 


“Cục An toản lao động. 





'Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


7. Vận chuyến khí nén an toàn 





Khi vận chuyển nhất thiết phải đậy nắp bảo vệ van đầu bình; 
sử dụng thiết bị vận chuyển (xe đầy) khi vận chuyển; không 
gây va chạm khi vận chuyển và dùng dây buộc để trảnh đổ, 
ơi; bảo quản bình khí nén ở vị trí nhất định, thoáng, thông 
giỏ tốt không bị nắng rọi trực tiếp; duy tri nhiệt độ nơi bảo 
quản dưới 40”; bố trí thiết bị chữa cháy thích hợp, không hút 
thuốc và sử dụng lửa trong khu vực bảo quản. 


8. Điều khiến từ xa 

Sử dụng hệ thống điều 
khiển tử xa có thế ngãn 
chặn được các mổi 
nguy hiểm từ hóa chất 
đổi với người lao động. 





Cục An toản lao động 





“Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


9. Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân 


~ Khi liếp xúc với hoá chất độc phải có các trang thiết bị bảo 
vệ cả nhân như: mặt nạ phòng độc, quần ảo, găng tay, giầy 
ủng. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải phủ hợp với hóa chất 
nguy hiểm và phải bảo quản cần thận và kích thước phải phủ 
họp, với người lao động. 

~ Người lao động phải được huấn luyện, đảo tạo cách sử 
dụng, bảo quản các trang bị đó. 





Cục An toân lao động 





“Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Hàng ngảy quần áo bảo vẽ cá nhân 
phải được làm sạch sau khi sử dụng, 
không để dinh hóa chất. 








Giáo dục và đào tạo, huấn luyện cung cấp cho người lao 
động những hiểu biết để ngăn ngửa sự tiếp xúc không cần 
thiết đối với hóa chất độc hại, 


Cục An toán lao động 


Số lay An toàn trong sử dụng hỏa chất 


'V. AN TOÁN KHI BẢO QUẢN HOÁ CHẤT 





Hoá chất độc phải bảo quản trong kho có nến và tưởng 
không thấm nước, xa dân cư. 





me... 


Nhả kho không đặt trong khu vực: Dễ bị lụ\, hoặc có khả 
năng gây õ nhiễm nguồn cung cấp nước ngắm (như giếng 
đảo, giếng khoan, đầu nguồn sông, suối) phải chịu được lửa. 
nhiệt độ cao, không phản ứng hóa học vả không thấm chất 
lỏng; có lối ra, vào phủ hợp; có chỗ chứa hóa chất tràn đổ 
hoặc rỏ rỉ để bảo vệ môi trường bên ngoải. 


Bị Cục An toân lao động 


“Số tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


- Sắp xếp hoá chất trong 
kho không quả cao; để lối 
đi thông thoáng: giữ sản 
cho sạch, có đủ hệ thống 
phỏng cháy, chữa cháy; 
người lao động phải 
thưởng xuyên tập luyện 
để sử dụng tốt các thiết bị 





~ Những hóa chất dễ bắt 
lửa phải được bảo quản ở 
khu vực mát, thông giỏ tốt, 
cách xa nguồn gây lửa 








Hệ thống thông gió phủ hợp để lảm loãng hoặc hút sạch 
lượng khí độc sinh ra ; có ảnh sảng nhân tạo hoặc tự nhiên 
thích hợp nhở các cửa sổ hoặc hệ thống đèn; 


Cục An toàn lao động. 





Sổ lay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Không được đế hoả chất chung với lương thực, thực phẩm, 
nước uống, đồ dùng sinh hoạt hảng ngày. 





Tại vị trí lâm việc, các lối thoát nạn phải được đánh dấu rõ 
rảng vả. không bị bất cứ cản trở nảo. Mỗi nơi lảm việc đều 
phải có những lối thoát nạn thông thoảng, 


E CCục An toàn lao động 


Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


VI. AN TOÁN KHI VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT 





ˆ NHƯ 24.) 





Khi vận chuyển cần tuân thủ: Nhất thiết phải cỏ nhần viên áp 
tải của bên có hảng. Nhân viên đó phải biết rõ tinh chất hỏa 
lý của hóa chất, biện pháp đề phỏng vả cách giải quyết các 
sự cố chảy, nổ, xi hở hơi khí độc; 





- Vật chứa phải có chất lượng tốt, không vận chuyển những 
vật chứa bị rò rỉ hoặc bị hư hỏng; 


Cục An toản lao động. Ea] 


Sổ tay An loàn trong sử dụng hóa chất 





- Những vật chứa chất lóng dễ cháy phải được xắp xếp để 
đảm bảo chống va đập vả ngăn chặn sự phát sinh lửa do 
chính chất lỏng tạo 
= ra, phải thiết kế 
những thủng nhỏ 
chuyên dùng cho 
vận chuyển lượng iL 
những chất lỏng dễ 
cháy. Thùng chứa 
các chất lóng dễ 
cháy được liếp đất, 
có đai, có biến cẩm 
lửa, 
- Việc vận chuyển hoả chất nguy hiếm trên xe phải cỏ mui 
hoặc bạt che mưa để đề phỏng trởi mưa hoặc thởi tiết xấu; 


- Không được vận chuyển 

chung với người, gia súc và 

các loại hàng hóa khác; 

người trực tiếp xếp dỡ phải 

mang đấy đủ phương tiện ltt 
bảo vệ cá nhân. 





'Cue An loàn lao động 





Số tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


VII. AN TOÀN TRONG ĐÓNG GÓI, 
PHÂN LOẠI VÀ DÁN NHÂN. 








Rấndi cay 











+ 














ĐỂ chấy khi gập nước - ChẩLlêng đề chát 


® 


Cực đặc hoạc rổ độc s 

















~ Mọi hỏa chất có ở nơi làm việc phải được dẫn nhãn, mỗi một 
vật chứa hóa chất tại nơi lảm việc dù lớn hay nhỏ đều phải 
có nhãn hợp lệ. Nếu như nhãn bị rách hoặc bị nhầu nát phải 
yêu cầu ngưởi cung cấp đối vật chửa khác có nhãn hợp pháp; 





Đọc và hiểu những chỉ dẫn trên nhãn, trên phiếu an toàn hỏa 
chất vả các tài liệu được cấp kẻm theo hóa chất, các thiết bị 
liên quan và phương tiện bảo vệ cá nhân; 


'Cue An toán lao động. 





“Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 








` k 


















"Mất nhân đến bến chế vừzáu, 


Nhãn thưởng gồm những thông tin sau: Đặc điểm nhận dạng. 
của hóa chất; biểu tương các nguy cơ; lên chung vả tên 
thương mại hóa chất; tên và lượng của các hoạt chất, công 
dụng của sản phẩm; tên và địa chỉ của người sản xuất, người 
phân phối hoặc các đại lý; các biện pháp làm việc an toàn 

.Cue An loän lao động. 





'Sổ tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


'VIII. BIÊN PHÁP SƠ CỬU CẤP CỨU 





~ Có nhân viên y tế; có thiết bị y tế. ở gắn nhất; có phương 
tiện vận tải có sẵn để tới tram y tế gần nhất; có phương tiện 
liên lạc như điện thoại, máy Fax, máy phát thanh... 





~ Hoạt động sơ cứu: Nếu da hoặc quần áo của người lao 
động nhiễm nhiều hóa chất, phải rửa sạch người bị nạn bằng 
nước sau khi cỏi quần áo ra; di chuyển nạn nhân một cách 
cần thận tử nơi nguy hiểm tới nơi an toản và đặt ở tư thế dễ 
hồi phục nhất, 


'Cue An loàn lao động. 





“Số tay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Nếu người lao động bị bất tỉnh có thể dùng cáng hoặc đỡ đầu 
và giữ chặt quần áo đế đưa ra khỏi vùng nguy hiểm; 





©6 nhiều việc cần ưu tiên tiến hành ngay khi sơ cứu người bị 
tổn thương vì hóa chất: Nếu thở yếu hoặc ngừng thở thì 
hướng mặt nạn nhân lên trên và bảo đảm khi quản thông. 
suốt, loại bỏ những dị vật che lấp, tắc nghẽn ở mặt, miệng, 
họng của nạn nhân vả nói ròng cổ áo. Việc mở khí quản chỉ 
do Bác sỹ ngoại khoa thực hiện và hà hơi thổi ngạt. Nếu 
miệng nạn nhân bị nhiễm độc thi dùng tay để bóp bỏng 
thông khi sẽ phủ hợp hơn 


Cục An loàn lao động. 


“Sổ lay An toàn trong sử dụng hóa chất 





Nếu tìm ngửng đập thì phải cấp cứu xoa bóp tim ngoải lồng 
ngực hoặc hỗ hấp nhãn tạo. Sau đó nạn nhân phải được 
chăm sóc chu đáo. 

















Nếu nạn nhân bị co giật, nới lỏng tất cả quần áo vả làm nhẹ 
nhàng đế phỏng chấn thương. Khi ngừng co giật, đặt nạn 
nhân ở vị trí dễ thở. 


Cục An loản lao động 





“Số tay An toàn trong sử dụng hóa chất 


IX. MỘT SỐ VỤ TAI NẠN ĐIỂN HÌNH 


Vụ thứ nhất: Tử nạn vi vừa hút thuốc vừa kiểm tra téc 
xăng 


Tai nạn đáng tiếc nảy xảy ra tại một xưởng sửa chữa xe ôtô 
đóng trên địa bản huyện Đông Anh, TP Hà Nội do anh Phạm 
Năng Hưởng( Sn 1973) làm chủ. 

Vào hồi 15giở ngảy 2/12/2007, xe ö lô tẻc biển số 34L - 
3383 đã rủt hết xăng trong lẻc vào sửa tại một xưởng sửa 
chữa ô tô ven đường quốc lộ 3 thuốc thôn Tiên Hội, xã Đông 
Hội, huyện Đông Anh, TP Hả Nội. 

Hai nhân viên của xưởng là Phạm Năng Hoàn (SN1988) và. 
Đỗ Tuân (SN 1989) được giao nhiệm vụ trẻo lên xe để kiểm 
tra trước khi đưa vảo sửa chữa. 

Trong lúc kiểm tra, A_ Hoa: có ngậm điếu thuốc đang hút 
dở đã để tản thuốc rơi vảo trong téc gập hỗn hợp khí xăng đã 
bủng chảy gây tai nạn. 

Anh Hoản đã chết trên đưởng đi bênh viện Việt - Đức cấp 
cửu, cỏn anh Tuân bị thương nặng. 


Vụ thử hai: Ngô độc thuốc bảo vệ thực vật 


Khoảng 10giờ 30 ngảy 11-10, Bệnh viện An Nhơn Tây đã 
tiếp nhận cấp cửu 214 công nhân Công ty may Thái Dương, 
Thế Giỏi đóng tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chỉ, TP. HCM bị 
ngô độc thuốc bảo vệ thực vật. Trong đỏ 14 người có triệu 
chứng nặng được chuyển cấp cứu về bệnh viện Củ Chỉ. 


Nguyên nhân gây độc là do công ty phun thuốc trừ sâu cho 
mấy cây điệp nằm kế bên cửa sổ, nơi hút đảo không khí của 
phân xưởng may. Việc nảy khiến hơi thuốc trừ sâu bị hút vào 
trong phòng vả gây ngô độc cho công nhân làm việc trong 
xưởng 

Đến 16giở cùng ngảy đã có một nửa số người bị nạn được 
cấp cứu tại Bên Viện An Nhơn Tây xuất viện. Riêng 14 nạn 
nhân ở viện Củ Chỉ do bị nặng hơn nên phải điều trị bằng 
thuốc giải độc, truyền dich nên chưa xuất viện được. 


Eo]- Cue An toán lao động. 


“Số tay An toàn trong sử dụng hóa chất 
'Vụ thứ ba: Chết người do hit phải hơi khí độc. 


Ngảy 14/10/2006 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Năng, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra vụ tai nạn lảm chết 2 
người, bị thương 4 người 


Nguyên nhân chính là do người lao động làm việc tại hầm 
chứa xác cá thải không có đấy đủ phương tiện bảo vệ cả 
nhân cần thiết nên đã hit phải hơi khi độc hại. 


Vụ thứ tư: Chết người do chảy nổ khí metan 


Ngảy 06/3/2006 tại Công ty than Thống Nhất thuộc Tập 
đoàn công nghiệp Than vả Khoáng Sản Việt Nam đã sảy ra 
vụ tai nạn lao đông do cháy nổ khí m tan trong lỏ khai thác 
than làm chết 8 công nhãn. 


Nguyên nhân chính là việc chấp hành các qui định về an 
toản của người lao động chưa nghiêm, cán bộ chỉ huy sản 
xuất thiếu kiên quyết, công tác kiếm tra giám sát thực hiện 
các qui định về an toàn vệ sinh lao động chưa sâu sát nên 
đã đẻ sảy ra vụ tai nạn với hậu quả nghiêm trọng. 





.Cụe An loàn lao đồng. 








MỤC LỤC 





b Trang 
* QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐÔNG 2 
*LỞI NÓI ĐẦU 3 
+ NHỮNG THUẬT NGỮ CƠ BẢN 3 
+ CÁC CON ĐƯỜNG XÂM NHẬP CỦA 
HÓA CHẤT VÀO CƠ THỂ NGƯỜI 5 
+TÁC HẠI CỦA HOÁ CHẤT ĐỐI VỚI 
SỨC KHỎE CON NGƯỜI. 6 
+ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI 
SỬ DỤNG HOÁ CHẤT 10 
An toàn cháy, nổ 10 
Thiết lập chương trình kiểm soát hóa chất 14 
Tiến hành bao che hoặc cách ly nguồn 
phát sinh hóa chất nguy hiểm 15 
An toàn khi Mạ 16 
An toàn khi Sơn 16 
'Vận chuyền khí nén an toàn 17 
iều khiển từ xa 17 
Sử dụng phương tiên bảo vệ cá nhân 18 
*AN TOÀN KHI BẢO QUẢN HOÁ CHẤT 20 
*AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT 2 
*AN TOÀN TRONG ĐÓNG GÓI, 
PHÂN LOẠI VÀ DÁN NHÂN 25 
*BIỆN PHÁP SƠ CỨU CẤP CỨU. 27 
*MỘT SỐ VỤ TAI NẠN ĐIỀN HỈNH 30 


KIỂM SOÁT 


PHÒNG TVTC 








SỔ TAY AN TOÀN 
KHI SỬ DỤNG HÓA CHẤT 
(DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG) 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - NĂM 2008 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


TRẤN DŨNG 
Biên tập: THU NGA 
Trình bày: PHAM VĂN CHÍNH 
Sửa bản in: LÊ THÙY HƯƠNG 


BÙI THỊ XUÂN ĐÀI 


In 1000 cuốn, khổ 10x16 cm, tại Xưởng in Viện Nghiên 
cửu KHKT Bảo hộ lao động, 216 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội. Giấy ĐKKHXB số: 122-2008/CXB/15- 
13/LÐ ngày 31/1/2008. Quyết định XB số: 61QĐLK/LĐ 
ngày 22/2/2008. In xong và nộp?lưu chiểu quý l năm 
2008. 


SỐ TAY AN TOÀN 
^ KHI SỬ DỤNG 
HÓA CHẤT 


(DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG) 





_— 


200004 


